Vẽ Lại Truyện Tàu (*) 
Hàn Lệ Nhân 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Vẽ Lại Truyện Tàu (*) 


Hàn Lệ Nhân 
Vẽ Lại Truyện Tàu (*) 


Kết cục cuộc Hán Sở tranh hùng : Lã Chính kiêm thâu thiên 
hạ dựng lên Tần triều, chấm dứt thời đại phân liệt, vội vàng 
thống nhất giang sơn. 

Nhà Tần sở dĩ được dựng lên vì đã đáp ứng đúng nhu cầu 
chấm dứt chiến tranh, Tần kéo được về phía mình một lực 
lượng to tát: Nhân Tâm Quy Hướng. Song, khi gồm thâu 
thiên hạ rồi, Tân triều đã áp dụng chính sách trả thù cay 
nghiệt tàn khốc và cho vũ lực là vạn năng, thủ đoạn là vạn 
năng. Lã Chính thống nhất sơn hà không phải vì toàn dân 
mà hoàn toàn làm cho bản thân Lã Chính và các công thần 
trên xương máu của toàn dân, tạm gọi là Dịch Chủ Tái Nô. 

Tần triều không tìm đến một phương thức lãnh đạo thích 
hợp với tình trạng mới mà chỉ đem phương thức "bá" nhỏ 
hẹp để thống trị đại thiên hạ. Nhà Tần đốt sách, đày đọa 
hay chôn sống nho gia nhằm quy kết rừng tư tưởng vào một 
rọ lỗ chỗ muôn vàn khuyết tật. Nhà Tần chỉ đem pháp chính 
ra mong làm chủ lưu tư tưởng. Pháp chính là một mặt rất 
hẹp của tư tưởng thì làm sao có thể lấp bít hết những trống 
rỗng trên nhiều mặt khác ? Nhà Tần kêu gọi nơi nơi đoàn 
kết, đồng thuận ... sau lưng mình để xây dựng đất nước 
nhưng lại khư khư lối đối thoại một chiều nghĩa là nhà Tần 
toàn quyền muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, số còn 
lại có quyền ... nghe và nhắm mắt làm theo. Cái mất lớn và 
toàn diện nhà Tần o ép thành cục bộ, điển hình (mất mùa là 
tại thiên tai) ; cái được nhỏ, nhà Tân cương lên bội phần 


thành cái vĩ đại, dù rỗng (được mùa là bởi thiên tài của ta). 
Ai cũng có quyền nhận định, phê bình nhưng luật nhà Tần 
chỉ bảo đảm an bình cho những kẻ bạo mồm bạo miệng 
trước khi nói, chứ sau khi nói thì tùy trời. 

Không ai phủ nhận Tần triều đã có công thống nhất lãnh 
thổ, nhưng cũng không ai không công nhận nhà Tần đã bát 
nháo nhân tâm, lộn tùng phèo xã tắc, trì trệ đất nước. 
LĐ-Hàn Lệ Nhân 

(*) Mượn ý trong Nói chuyện Tam Quốc của Vũ Tài Lục 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Đánh máy: Hàn Lệ Nhân 

Nguồn: Vietnamthuquan-TVonline 
Được bạn: TTL đưa lên 

vào ngày: 23 tháng 3 năm 2006 


